Kinh Thiện Ác Nhân Quả 


Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trung Quán 


Chính tôi được nghe một thời đức Phật ở nước Xá-Vệ, tại vườn ông Cấp-Cô-Độc, rặng cây Thái-tử Kỳ-Đà. 


Khi bấy giờ đức Thế-Tôn thuyết Pháp, có vô lượng Bồ-Tát, trời, người đại chúng vây quanh, yên lặng một 
lòng nghe nhận. Lúc ây A-Nan tôi vì chúng sanh nên bạch Phật răng : 


Kính lạy đức Thế-Tôn ! Nay thấy thế gian cùng một giống sanh trong đạo người, có người đẹp, kẻ xấu, người 
mạnh, kẻ yếu, kẻ nghèo người giâu, kẻ khổ người vui, kẻ sang người hèn, âm thanh bất đồng, ngôn ngữ khác 
nhau, có người sống lâu trăm năm chăng chết, người ba mươi tuôi đã tử vong, kẻ mười lăm tuôi chết yêu, cho 
đến trẻ nhỏ bị bào thai đọa lạc. Có người đoan chánh, có kẻ bần hàn, có người xấu xí mà giầu sang, kẻ rất 
khỏe mạnh mà thấp kém, có người nhu nhược mà lên ngôi cao, có người khổ mà sống lâu, kẻ vui mà chết 
sớm, có người làm lành mà hay gặp nhiều điều khốn quấn; kẻ làm ác lại gặp phước lợi, kẻ béo trắng lại mắt 
lác, kẻ xanh đen mà lại tươi đẹp, có người tuy lùn bé mà đủ ý chí cao thượng, có người tuy cao lớn mà phải 
làm đứa ở đê hèn, có người nhiều con trai con gái, có kẻ cô đơn một mình, có kẻ ly gia hương đói rét lang 
thang, có kẻ được vào cung vua ở triều ăn mặc tha hồ, có người lúc trẻ thì nghèo hèn đến lúc già lại giầu có 
sang, có người thực là vô tội lại bị bắt bớ giam hãm trong tù ngục, có nhà cha từ con, hiếu luận kinh giảng 
nghĩa, có nhà anh em bắt hòa đấu tranh ngang trái, có người nhà cửa đàng hoàng gia sản đầy đủ, có kẻ không 
nhà không cửa nay đây mai đó, gửi thân nơi đất khách quê người, sống một cách phiêu lưu khốn cực, có 
người ở như tô quạ hang hươu giống loài ly thú, cũng có hạng người ăn thịt sống uống máu tươi, mặc áo da 
lông không biết văn tự, có người an nhàn hưởng phước báo, có kẻ đi làm mướn không ai thuê, có người 
thông minh cao sáng, có kẻ dốt nát ngu si, có người kinh doanh mới được, có kẻ chẳng cầu tiền của tự đem 
lại, có kẻ giầu mà tham sẻn, có người nghèo lại rộng lòng bố thí. 


Có người lời nói ngọt ngào, có kẻ tiếng nói ra như gai góc, có kẻ được nhiều người ái kính, có kẻ bị mọi 
người xa lánh, có người từ tâm nuôi mạng chúng sanh, có kẻ sát sanh không nương tay, có người khoan dung 
đại độ, lại đắc nhân tâm, có kẻ bị dân chúng bỏ rơi. 

Có nhà nàng dâu mẹ chồng ghét nhau, có nhà chị em dâu vui vẻ hòa hợp. Có người ham nghe pháp ngữ, có 
kẻ nghe kinh buôn ngủ, có hạng vũ phu vô lê, có người hiêu học văn chương, có kẻ hay băt chước dáng điệu 
những loài súc sanh. Cúi xin đức Thê- Tôn nói rộng nhân quả cho đại chúng đây nghe mà nhât tâm hành thiện 
| 

Khi bấy giờ đức Thế-Tôn bảo A-Nan tôi rằng : Như ngươi hỏi ta chúng sanh thọ báo bất đồng là do đời trước 
dụng tâm khác nhau, vì thê cho nên muôn sai vạn biệt. Người đời nay được tâm thân đoan chánh, là do đời 
trước ở trong đạo người tu hành nhân nhục mà được. 

Kẻ bị thân hình xấu xí, là đo đời trước ở trong đạo người hay có tánh giận tức. 

Người đời nay bị nghèo cùng, là do đời trước ở trong đạo người có tánh tham sẻn. 


Người đời nay được cao quý, là đời trước hay lễ bái chư Phật mà được. 


Người đời bị hà tiện, là do đời trước hay có tánh kiêu mạn. 


Người to lớn, là do đời trước có tâm cung kính. 


Kẻ bị lùn thấp, là do đời trước mạn Pháp. 

Kẻ ngang tàng ương nghạnh, là do đời trước làm kiếp đê. 

Kẻ bị đen xấu, là đo đời trước che ánh sáng của Phật. 

Kẻ bị cứng lưỡi, là do đời trước nếm trai thực cúng dường. 

Kẻ bị đỏ mắt, là do đời trước sẻn tiếc ánh sáng. 

Người đui mắt là đo đời trước hay khâu mắt chim ưng. 

Người đời nay câm ngọng, là do đời trước hay phỉ báng chánh Pháp. 
Người đời nay điếc lác, là do đời trước chẳng vui nghe Pháp. 

Người khuyết răng đời nay, là do đời trước ham ăn xương thịt. 

Người tắc mũi đời nay, là do đời trước đốt hương bất hảo cúng dường Phật. 
Người sứt môi đời nay, là do đời trước hay đâm thọc sâu thủng mang hoặc môi cá. 


Người da vàng, là do đời trước hay cạo lông lợn. 


Người căng tai, là do đời trước hay dùi thủng tai sanh vật. 

Kẻ trần hình, là do đời trước hay mặc áo mỏng vào trong chùa đứng trước tượng Phật Bằ-Tái. 
Người sắc đen đời nay, là do đời trước đề tượng thờ Phật ở mái hiên làm khói xông tượng. 
Người đời nay bị đi khèo chân, là do đời trước thấy bậc Sư-trưởng không đứng dậy. 

Người đời nay bị lưng còng, là do đời trước mặc áo mỏng ra vào quay lưng vào tượng Phật. 
Người bị trán thấp hoặc trớt, là do đời trước thấy Phật chăng lễ lạy cầm tay gõ trán. 

Người đời nay rụt cô, là do đời trước thấy các vị Tôn-trưởng rụt đầu chạy trốn. 

Người đời nay đau tim, là do đời trước hay đâm chém thân thể chúng sanh. 

Người đời nay bị bệnh hủi, là do đời trước lừa gạt lấy tài vật của người ta. 

Người đời nay bị bệnh ho xuyễn, là do đời trước ngày mùa đông giá rét cho người thức ăn lạnh. 
Người đời nay không có con, là đo đời trước hay bắt các chim non giết thịt. 

Người lắm con, là đo đời trước hay nuôi dưỡng các sanh vật. 

Người đời nay sống lâu, là đo đời trước có từ tâm. 

Người đời nay chết non, là do đời trước hay sát sanh. 


Người đời nay giầu to, là do đời trước hay làm hạnh bố thí. 


Người đời nay có xe ngựa, là do đời trước cúng dường Tam-Bảo bằng xe ngựa. 


Z2 


\gười đời nay thông minh, là do đời trước ham đọc và tụng kinh. 

Người đời nay ám độn, là do đời trước làm súc sanh. 

Người đời nay làm tôi đòi, là do đời trước nghèo mà tham chứa dấu. 

Người đời nay hay nhảy nhót xoay cuồng, là do đời trước làm kiếp khi. 

Người đời nay bị bệnh hủi, là do đời trước phá hoại Tam-Bảo. 

Người đời nay tay chân vặn vẹo, là do đời trước hay trói chân tay chúng sanh. 

Người đời nay hay có ác tánh, là do đời trước làm kiếp rắn, rết, bọ cạp. 

Người đời nay sáu căn được đầy đủ là do đời trước chuyên tâm giữ giới. 

Người đời nay các căn tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý không được đây đủ là do đời trước phá giới. 
Người đời nay hay ăn ở bân thủi, là do đời trước làm kiếp lợn. 

Người đời nay hay ham múa hát, là do đời trước làm nghề múa hát ả đào, phường chèo tái sanh. 
Người đa tham đời nay, là do đời trước làm kiếp chó đầu thai. 

Người đời nay có búi thịt đeo lủng lắng ở cổ (bìu cổ), là do đời trước hay ăn một mình (ăn vụng). 
Người đời nay bị mồm hôi thúi, là do đời trước hay mắng chưởi, rủa, hỗn hào. 


Người đời nay không có nam căn, là do đời trước hay thiến chó, lợn. 


Người đời nay ngăn lưỡi nói ngọng, là do đời trước ngồi ở chỗ vắng hay mạ nhục măng nhiếc các bậc Tôn- 
trưởng. 


Người đời nay ham thông dâm với phụ nữ người ta, chết đọa làm loài ngan, vỊI. 
Người đời nay hay thông dâm với chính họ, thân chết đọa làm loài chim công, chim sẻ. 


Người sẻn tiếc kinh thư che giấu trí tuệ không chịu nói cho người, chết đọa làm loài trùng ăn đất ăn gỗ (con 
mọt). 


Người hay đeo cung tên súng đạn, cưỡi ngựa, chết đọa trong loài Lục-di (mường mán mọi rợ). 
Người ham sát sanh, chết đọa trong loài lang thú (hồ, báo, chó sói). 

Người hay đeo tràng hoa, chết đọa vào loài trùng tải trắng (tức sâu trùng mình có hoa). 

Người hay mặc áo dài lượt thượt, chết đọa làm con trùng đuôi dài. 


Người hay năm ăn, chêt đọa vào loải lợn. 


Người ưa thích mạc áo sặc sỡ các sắc lòe loẹt, chết đọa làm loài chim loang lỗ. 
Kẻ hay nhái tiêng người hoặc hài hước điệu người, chêt đọa làm loài chim vẹt. 


Kẻ hay chê diêu người, chêt đọa làm loài trăn, răn ác độc. 


Kẻ hay làm buôồn não người, chết đọa làm loài trùng ảo não. 

Kẻ hay tuyên truyền điều ác làm cho người ta tin, chết đoạ làm loài chim cú, chim cắt. 

Kẻ hay nói làm cho người ta bị ương họa tù tội, chết đọa làm loài thú đã hồ. 

Kẻ hay làm cho người ta sợ hãi kinh khủng, chết đọa làm loài hươu, nai. 

Người đời trước đi guốc đép vào chùa, đời nay sanh loài có móng như móng ngựa. 

Người đời trước ham phóng hạ khí, đời nay làm loài trùng khí hàn. 

Kẻ đời trước buộc người phải ăn đè sẻn, nghĩa là bớt phần ăn của người, đời nay làm con mọt gặm gỗ. 
Người đời trước dùng cối giã của tăng chúng, đời nay bị làm loài trùng gục đầu. 

Làm thân cá giải đời nay, là do đời trước lạm dụng nước của chư tăng. 

Làm bân nước chúng tăng, phải đọa làm loài trùng ở chốn bẩn. 

Lấy trộm quả trái của chúng tăng, phải đọa làm loài trùng ăn bùn đất. 

Loài trâu, lừa kéo cối nghiền, là do đời trước làm người ăn trộm của chúng tăng. 

Đời trước cưỡng xin của chúng tăng, đời nay làm loài chim bồ câu trăng. 

Đời trước nhục mạ chúng tăng, đời nay phải làm loài trùng ở cổ trâu. 

Lạm ăn rau của tăng, phải đọa làm loài sâu ở các thứ rau đẳng. 

Bắt kính ngồi giường của tăng, phải đọa làm loài lươn, loài lịch. 

Lạm dùng các đồ vật của tăng, phải đọa làm loài thiêu thân. 

Nhồ khạc trong đất chùa, đời nay phải đọa làm chim đài mỏ. 

Mặc áo vằn khói, bôi phần đánh môi son vào chùa, đời nay phải đọa làm chim mỏ đỏ. 

Mặc áo mẫu sặc sỡ vào chùa, đời nay đọa làm loài chim lệ. 

Đời trước vợ chồng nằm ngủ với nhau ở trong chùa, đời nay phải đọa làm loài chim trùng Thanh. 
Đời trước ngồi trên hoặc đạp vào tháp thờ Phật, đời nay phải đọa làm loài lạc đà. 

Đời trước ổi giầy đép vào chùa hoặc tịnh xá, đời nay phải đọa làm loài ếch, nhái, chuột bọ vân vân. 
Đời trước nghe thuyết pháp mà nói chuyện làm ôn, đời nay bị làm loài chim bách thiệt. 


Làm ô uề tịnh hạnh của tăng mi, chết đọa vào địa ngục Thiết-Quật, có trăm muôn vòng dao bay xuống một lần 
chém tan thân thê. 


Khi đó A-Nan tôi bạch Phật rằng : “Lạy đức Thế-Tôn ! Theo như lời Phật nói phạm vào của chúng tăng thật 
là tội rât nặng, nêu như thê thì bôn chúng đàn việt làm sao đên chùa mà cung kính lễ bái được ?” 


Phật nói : “Người đến chùa tăng có hai thứ tâm : một là thiện tâm, hai là ác tâm. 


Thế nào là thiện tâm ? Người đến chùa tăng thấy Phật thì lễ bái, thấy tăng thì cung kính, thỉnh kinh hỏi nghĩa 
và thọ giới sám hối, bỏ tiền của ra xây cất chùa chiến, kiến lập Tam-Bảo, không tiếc thân mạng, hộ trì chánh 
Pháp. Những người như thế cất chân một bước tức là bước lên thiên đàng, đời vị lai hưởng phúc như cây Đề- 
Gia, đó gọi là người tối thượng thiện. 

Thế nào là ác tâm ? Có những chúng sanh khi tới chùa, chỉ dòm ngó xin chúng tăng như là đòi mượn tiền 
mượn của, hoặc chỉ trích chư tăng, vạch tỏ những lỗi lầm chuyên chủ phá hoại mà thôi, hoặc ăn của tăng 


không có tâm hồ thẹn, nào bánh quả rau đậu, cắp mang về nhà, những con người như thế chết đọa vào địa 
ngục Thiết-Hoàn, vạc nước sôi, lò than, núi dao, rừng kiếm phải bị trừng phạt, đó tức là kẻ tối dạ ác nhân !” 


Phật lại dặn A-Nan tôi rằng : “Phải răn bảo cho đệ tử của đời mai sau, khi đến chùa phải cần thận chớ phạm 
của Tam-Bảo, phải găng sức tôn sùng thành thật, chớ có thoái tâm, nghe theo lời Phật, tới khi Ngài Di-Lặc 
xuât thê quyết định được độ thoát không nghi ngờ”. 


Phật nói : Đời nay cướp lột áo của người ta, chêt đọa vào địa ngục Hàn-Băng, sau đọa làm loài tâm bị người 
nung nâu kéo tơ. 


Đời nay chẳng muốn đốt đèn soi kinh, cúng tượng, chết đọa vào địa ngục Hắc-Ám trong núi Thiết-Vi. 
Đời nay làm kẻ đồ tế mỗ giết chúng sanh, chết đọa vào trong địa ngục Đao-Sơn Kiếm-Thụ. 

Đời nay ham đi săn bắn, huýt chó thả chim ưng làm mỗi, sau khi chết đọa vào trong địa ngục Thiết-Cứ. 
Đời nay hay làm hạnh tà dâm, sau khi chết đọa vào trong địa ngục Đồng-Trụ, Thiết-Sàng. 

Đời nay chứa nhiều vợ, sau khi chết đọa vào trong địa ngục Thiết-Khải. 

Đời nay chứa nhiều chồng, sau khi chết đọa vào địa ngục Độc-Xà. 

Đời nay hay thui luộc gà, sau khi chết đọa vào trong địa ngục Hôi-Hà. 

Đời nay hay cạo lông lợn, nh lông gà, sau khi chết đọa vào địa ngục Hoạch-Thang. 

Đời nay hay hoạn thiễn chó lợn, sau khi chết đọa vào địa ngục Tiêm- Thạnh. 

Đời nay hay uống rượu say, sau khi chết đọa vào địa ngục uống nước đồng. 

Đời nay hay cắt chém chúng sanh, sau khi chết đọa vào địa ngục Thiết-Luân. 

Đời nay lấy trộm quả trái của tăng chúng, sau khi chết đọa vào trong địa ngục Thiết-Hoàn. 

Đời nay hay ham ăn ruột thịt chó lợn, sau khi chết đọa vào trong địa ngục Phân-nước-giải. 

Đời nay hay ăn gỏi cá, sau khi chết đọa vào trong địa ngục Đao-Lâm Kiếm-Thụ. 

Đời nay làm mẹ ghẻ cay nghiệt với con chồng, sau khi chết đọa vào trong địa ngục Hỏa-Xa. 

Đời nay hay nói lưỡi đôi chiều làm cho người ta âu đả nhau, sau khi chết đọa vào trong địa ngục Thiết-Lê. 
Đời nay hay nói đâm thọc mạ nhục người, sau khi chết đọa vào trong địa ngục Bạt-Thiệt. 

Đời nay hay nói đối, sau khi chết đọa vào trong địa ngục Thiết-Châm. 


Đời nay hay sát sanh cúng tế tà thần, sau khi chết đọa vào trong địa ngục Thiết-Đối. 


Đời nay làm bà đồng khi lên đồng, giả làm lời nói của quỷ thần để đối lừa người ta lấy tiền của, sau khi chết 
đọa vảo trong địa ngục Nhục-Sơn. 


Đời nay làm bà đồng nhắm mắt nhìn xuống đất đối người lên trời lấy thần hồn, kẻ đó sau khi chết đọa vào 
trong địa ngục Trảm-Yêu (chặt ngang lưng). 

Đời nay làm bà đồng bảo người ta sát sanh cúng tế để cầu ông thần lớn hoặc họa ngũ đạo, Thổ-Địa, Thổ- 
Công, ông hoàng bà chúa, tât cả như thê đêu là lừa dôi kẻ ngu lây tiên, sau khi chêt đọa vào địa ngục Chước, 
bị quân ngục tuôt băm chém, mô xẻ thân thê, lại bị con chim mỏ sắt mô moi hai mắt. 

Đời nay làm thầy bói phù thủy, ông đồng hoặc thầy địa lý chôn cất mô mả, xem gia trạch, đoán cát hung, năm 
họ tiện lợi, an long giận mạch trần át suy họa để lừa đối kẻ ngu lây tiền, nói càn những điềm tốt xấu, các bọn 


người này sau khi chết đọa vào trong địa ngục Thiết-Đồng, có rất nhiều giống chim đậu trên mình kẻ đó đề 
mồ móc thịt ăn, ray rỉa gân xương chịu khổ vô cùng. 


Đời nay làm thầy thuốc lừa dối chữa bệnh người không lành để lấy tiền, sau khi chết đọa vào địa ngục Châm- 
Chích, toàn thân bị thiêu đôi. 

Đời nay làm kẻ phá tháp phá chùa, lường gạt chư tăng, bất hiếu với cha mẹ, sau khi chết đọa vào đại địa 
A-Tỷ qua tám địa ngục lớn và các địa ngục nhỏ, một trăm ba mươi sáu sở, lâu một kiếp, hai kiếp, cho đến 


năm kiếp, rồi sau đó mới được ra, nếu gặp bậc thiện-trị-thức giáo hóa phát tâm bồ-đề, bằng không lại đọa địa 
ngục. 


Phật nói : Làm thân người rất hôi thối dơ bản, đầy lòng giận tức khó gỡ bỏ, phải biết kẻ đó kiếp trước đã làm 
giông lạc đà nay được tái sanh. 


Người hay đi đây đi đó ăn khỏe, không tránh nguy hiểm khó khăn, kẻ đó trước làm giống ngựa được tái sanh. 
Người hay xông pha đi nắng đi rét tâm không ghi nhớ, kẻ đó trước làm giống trâu được tái sanh. 


Người nói to hồm hỗm, không biết hồ thẹn, nhiếu ái niệm không phân biệt phải trái, kẻ đó trước làm giống 
lừa được tái sanh. 


Người hay tham ăn thịt, làm gì cũng không sợ, kẻ đó trước làm giống sư tử được tái sanh. 


Người thân cao lớn, mắt tròn, tánh hay lần tránh những nơi đồng ruộng và ghét bỏ vợ con, kẻ đó trước làm 
giông hô được tái sanh. 


Người lông trên mình dài, mắt nhỏ, không muốn ở yên một chỗ, kẻ đó trước làm giống chim được tái sanh. 
Người có tánh phản phúc, lại hay sát hại sâu trùng, kẻ đó trước làm giống đã hồ mà tái sanh. 


Người có lực khỏe mạnh cường tráng ít dâm dục, không yêu vợ con, kẻ đó trước làm giông chó sói mà tái 
sanh. 


Người không ham mặc áo đẹp, tánh hay rình bắt kẻ gian phi và ít ngủ, đa sân nộ, kẻ đó trước làm giống chó 
mả tái sanh. 


Người ham dâm dục và hay nói, lại được nhiêu người yêu, kẻ đó trước làm giông chim vẹt mà tái sanh. 
Người hay vui trong nhân chúng, lời nói nhiêu phiên phức, kẻ đó trước làm loài chìm yêng mà tái sanh. 


Người thể vóc bé nhỏ ham dâm dục ý chăng chuyên định, thấy sắc đẹp sanh tâm say mê, kẻ đó trước làm loài 
chim sẻ được tái sanh. 


Người mắt có sắc đỏ răng ngăn, khi nói thì sùi bọt mép như xà bông, năm thì cuộn mình lại, kẻ đó trước làm 
loài trăn răn được tái sanh. 


Người lời nói ra có tánh giận tức, không quan sát nguyên do ý nghĩa, miệng thở ra lửa độc, kẻ đó trước làm 
giống bọ cạp, rết, mọt gỗ được tái sanh. 


Người hay ngôi một mình ăn, đêm ít ngủ, kẻ đó trước làm loài hô được tái sanh. 


Kẻ hay đào tường khoét vách ăn trộm, tham của đầy lòng oán giận không có tình thân sơ, kẻ đó trước làm 
loài chuột được tái sanh. 

Phật nói : “Kẻ phá hoại chùa tháp, cất dâu của Tam-Bảo làm riêng của mình để ăn dùng, chết đọa vào địa 
ngục A-Tỳ, từ địa ngục được thoát ra lại đọa làm thân súc sanh, như chim bồ câu, chim sẻ, chim uyên ương, 
chìm oanh vũ, chìm thanh tước, cá, giải, khỉ, vượn, hươu, nai, nếu được làm người phải đọa thân hoàng môn 
hoặc con gái hai căn, không căn hay kẻ dâm nữ. 


Làm người hay giận tức, chêt đọa làm loài răn độc, sư tử, hô, báo, gâu bị, mèo, hô, chim ưng, gà, nêu được 
làm người hay nuôi gà lợn, kẻ đô nhi (mô giết trâu lợn) kẻ săn băn, kẻ chải lưới bắt cá và quân canh ngục. 


Làm người gặp Phật pháp mà ngu sỉ chắng hiểu đạo, khi chết đọa làm loài voi, lợn, trâu, đê, trâu nước, rận, 
chí, ruôi, muỗi, kiến, các thân hình, nếu được làm người thì mù điếc câm ngọng, gù còng, các căn không đủ, 
không hay thọ giáo Pháp. 


Làm người hay kiêu mạn, chêt đọa làm loài bọ trong đông phân, hoặc làm lừa chở nặng, loài chó loài ngựa, 
nêu được sanh làm người phải đọa làm thân nô tỳ nghèo cùng ăn mày, bị mọi người khinh rẻ. 


Làm người mà được chức vị quan quyền lại tham lấy của dân, chết đọa vào trong địa ngục Nhục-Sơn, lúc đó 
có trăm ngàn muôn quỷ thủ lại cắt thịt mà ăn. 


Đời nay phá trai ăn đêm, sau khi chêt đọa làm loài quỷ đói, trăm ngàn muôn năm không được ăn uông, lúc 
bước đi trên đâu phun ra lửa. 


Đời nay ham cởi trân ngôi, sau khi chêt đọa làm loài trùng hàn vọ. 


Đời nay hay mang cắp đô trai dư về ăn uông, chêt đọa vào trong địa ngục Nhiệt-Thiệt, sau khi sanh vào cõi 
nhân gian mặc chứng bịnh yết hâu và chêt non. 


Đời nay lễ Phật đầu chăng sát đất, chết đọa vào địa ngục Đảo-Huyễn, sau khi sanh vào cõi nhân gian phần 
nhiêu bị lừa dôi. 


Đời nay lễ Phật không chấp tay, sau khi chết sanh nơi biên địa, làm nhiều thu hoạch ít. 


Đời nay nghe tiếng chuông không ngồi dậy, sau khi chết đọa vào trong loài trăn, thân to dài bị vi trùng moi 
rúc ăn. 


Đời nay chấp hai tay vùng lại với nhau để lễ Phật, chết đọa vào địa ngục Phản-Phọc, sau sanh trong đạo 
người gặp nhiều việc ác. 


Đời nay chấp tay mà năm thể rạp xuống đất chí tâm lễ Phật, đời sau thường được sanh vào nhà tôn quý thụ 
hưởng khoái lạc. 


Người ưa giận và buôn phiên, là do đời trước có bệnh điên cuông. 


Người bị con ngươi lệch về một bên (mắt lắc), là do đời trước hay nhìn trộm phụ nữ. 


Người đời nay bênh vợ mắng cha mẹ, sau khi chết đọa vào trong địa ngục Trảm-Thiệt. 


Đời nay lây nước đô vào rượu rôi bán cho người ta, sau khi chêt phải đọa làm loài trùng trong nước, khi sanh 
cõi nhân gian mắc chứng bệnh thủng và đoản khí mà chết. 


Phật lại bảo A-Nan tôi rằng : “Như trên ta đã nói rất nhiều các sự đau khổ, đều do nghiệp thập ác mà ra, 
thượng là nhân duyên địa ngục; trung là nhân duyên súc sanh; hạ là nhân duyên ngạ quỷ. 


Tội sát sanh khiến cho chúng sanh dọa vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, sau được sanh làm người phải hai thứ 
quả báo : một là chêt non, hai là nhiêu bệnh. 


Tội trộm cắp cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, sau được sanh làm người phải hai 
thứ quả báo : một là nghèo cùng, hai là chung của không được xài tự do. 


Tội tà dâm cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, sau được sanh làm người phải hai thứ 
quả báo : một là vợ không trinh lương, hai là hai vợ tranh nhau không theo ý mình. 


Tội nói dối cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, sau được sanh làm người phải hai 
thứ quả báo : một là phân nhiêu bị người phỉ báng, hai là thường bị người ta lường gạt. 


Tội lưỡng thiệt cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, sau được sanh làm người phải 
hai thứ quả báo : một là bị họ hàng phá hoại, hai là bị anh em họ hàng tệ ác. 


Tội ác khâu cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, sau được sanh làm người phải hai 
thứ quả báo : một là thường phải nghe tiêng ác, hai là có nói ra điêu gì tranh cãi kiện tụng. 


Tội ỷ ngữ cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, sau được sanh làm người phải hai thứ 
quả báo : một là nói phải chăng ai tin, hai là lời nói không được rành rọt. 


Tội tham dục cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, sau được sanh làm người phải hai 
thứ quả báo : một là tham tài không chán, hai là câu nhiêu không toại ý. 


Tội sân giận cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, sau được sanh làm người phải hai 
thứ quả báo : một là thường bị người ta chỉ trích tội lỗi, hai là thường bị người ta làm não hại. 

Tội tà kiến cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, sau được sanh làm người phải hai thứ 
quả báo : một là thường sanh vào nhà tà kiên, hai là tâm thường nỊnh hót không được ngay thăng. Các Phật tử 


nên biết nghiệp thập ác như thế, đều là mọi sự đau khổ, chứa chất một nhân duyên lớn. 


Khi bấy giờ trong đại chúng, có người đã tạo nghiệp thập ác, nghe Phật nói khổ báo của địa ngục như thế, tự 
kêu khóc sợ hãi mà bạch Phật răng: 


“Lạy đức Thế-Tôn, đệ tử chúng con phải làm hạnh lành gì mà được thoát khô Ấy, cúi xin đức Thế-Tôn chỉ 
bảo cho ?” 


Phật nói : “Các ngươi hãy giáo hóa cho hết thảy chúng sanh chung làm nghiệp phước, thế nào là tu phước ? 


Nếu có chúng sanh nào đời nay làm một người Đại hóa chủ đứng ra xây cất chùa, tháp, tinh-xá, đời vị lai 
được phước làm quôc- vương thông lãnh vạn dân khắp nơi đêu quy phục. 


Đời nay làm Ấp vương trung chánh, duy na, luân chủ, đời sau sẽ được làm vương thần, phụ tướng, châu quận 
đây đủ tôn sang. 


Đời nay khuyên hóa nhiêu người làm các việc công đức, đời vị lai sẽ được làm người trưởng giả giàu sang, 


mọi người kính nề bốn đường khai thông. 
Đời nay hay đôt đèn nôi sáng, đời sau sanh vào cung trời Nhật-Nguyệt Quang-MIinh tự chiêu soI. 
Đời nay hay làm việc bô thí và từ tâm nuôi dưỡng sanh mạng, đời sau sanh nơi giâu có ăn mặc tự nhiên. 


Đời nay hay cho người thức ăn uống, đời sau nơi sanh bếp trời tự đem lại, sức lực đầy đủ, thông minh trí tuệ, 
biện tải, thọ mạng lâu dài. 


Cho thức ăn loài súc sanh được bách bội báo, cho thức ăn kẻ nhứt-xiên-đê được ngàn bội báo. 


Cúng dường thầy tỳ-kheo trì giới được vạn bội báo, nếu cúng đường các vị Pháp-sư lưu thông Đại-thừa giảng 
tuyên tạng bí mật của Như-Lai, khiến cho đại chúng khai thông tâm mắt được vô lượng báo. Cúng dường Bồ 
Tát, chư Phật thọ báo vô cùng. Cúng dường ba bậc người phước báo vô tận : một là chư Phật, hai là cha mẹ, 
ba là bệnh nhân. Một lần cúng món ăn mà được phước báo vô lượng như thế, nêu hay thường thường cúng 
dường thì phước ấy bao giớ cùng tận được ? 


Đời nay xôi nước tăm cho chúng tăng, đời sau sanh chôn áo mặc tự nhiên, có mọi người kính nê, thân hình 
đoan chánh, mặt mắt tươi đẹp. 


Đời nay hay tán dương Phật và ham đọc tụng kinh Pháp, sanh thân đời sau tiếng nói hòa nhã nhiệm mầu, ai 
nghe tiêng cũng vui mừng. 


Đời nay hay giữ giới, sanh thân đời sau đoan chánh oai nghi, là bậc tối thắng trong loài người. 


Đời nay hay đào giếng hoặc đề chum, để thùng nước cho người qua lại dùng, trồng cây bên đường cho người 
nghỉ mát, đời sau sanh xứ nào cũng làm nhân vương, trăm mùi ăn uông nghĩ tới là có đưa lại. 


Đời nay hay viết chép kinh Pháp cho người đọc, đời sau sanh xứ nào miệng biện đa tài, học pháp gì, nghe qua 
một lân đã thâu hiêu, chư Phật Bô- Tát thường thường gia hộ, là tôi thăng trong loài người và thường làm bậc 
Thượng- Thủ. 


Đời nay hay bắt câu, hoặc chở thuyên cho người qua sông, đời sau sanh xứ nào đêu có đây dủ bảy báu, mọi 
người khen kính và chiêm ngưỡng, đi lại ra vào được người nâng đỡ. 


Phật bảo A-Nan tôi rằng : Các chỗ trong kinh như ta nói nhân quả khuyên chúng sanh đọc tụng tu hành được 
qua khỏi khô nạn, nêu nghe kinh này sanh lòng phỉ báng, kẻ đó ngay đời hiện tại, lưỡi sẽ bị rơi rụng. 


Khi đó A-Nan tôi bạch Phật rằng : “Lạy đức Thế-Tôn, kinh này tên gọi là gì và khuyến phát thế nào cúi xin 
Ngài chỉ giáo”. 


Phật bảo A-Nan tôi rằng : “Kinh này tên là Thiện-Ác Nhân-Quả, cũng gọi là kinh Bồ-Tát Phát-Nguyện Tu 
Hành, Thọ Trì Như Thế”. 


Khi Phật nói kinh xong, trong chúng có tám vạn người, trời phát tâm A-nậu đa-la tam-miệu-tam bồ-đề và có 
trăm ngàn người con gái chuyên nữ thành nam. Một ngàn hai trăm ác nhân bỏ ý ác biết đời trước của mình. 
Vô lượng trời người được vô sanh nhẫn, thường được hưởng khoái lạc. Vô lượng thính giả sanh trong cõi 
Tịnh-Độ cũng được làm bạn với chư Phật Bồ-Tát. Hết thảy đại chúng về nhà làm phước, hoan hỷ phụng 
hành. 


